Vẽ mặt nhân vật hoạt họa - vietphotoshop.com 


Nội dung của trang này thuộc bản quyền của © Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và 
www.bantayden.com. Những bài viết trong này có thể được in ra để dùng với mục đích cá nhân và phi 
thương mại. Nếu bạn muốn phát hành lại trong trang web của bạn làm ơn liên lạc với tôi hoặc ít nhất phải 
trích dẫn lại nguồn là: Bá tước Monte Cristo - Final Fantasy và www.vietphotoshop.com 


Lời tựa của VietPhotoshop 

Sau khi chúng tôi chuyển dịch xong cuốn “Tô màu cùng PTS” dành cho việc tô màu các hình 
ảnh theo phong cách Anime, qua cuốn sách này, các bạn đã có thể sử dụng PTS để tô màu 
cho các tác phẩm của mình. Trong phần đầu của cuốn sách có một phần giới thiệu cho bạn 
cách thức để tạo ra những hình vẽ với các đường nét cơ bản, tạo Transparency và tô màu. 
Nhưng, một điều quan trọng là làm sao để bạn có thể vẽ được các nhân vật Anime? 

Xuất phát từ ý tưởng này, Final Fantasy tiếp tục chuyển dịch một cuốn sách nhỏ với tiêu đề 
“Làm thế nào để vẽ mặt các nhân vật Anime”. Cuốn sách này của tác giả Julie Dillon - một nghệ 
sỹ bậc thầy chuyên về Anime và Manga. Mặt khác, trong quá trình sáng tạo của bạn, một vấn 
đề khó là vẽ khuôn mặt cho các nhân vật của bạn vì khuôn mặt là nơi diễn tả cảm xúc và quyết 
định sự sống của nhân vật. Cuốn sách nhỏ này sẽ hướng dẫn bạn vẽ một khuôn mặt hoàn 
chỉnh từ mắt, mũi, miệng sau đó là tóc. Với cách viết tường tận, tỷ mỷ và dễ hiểu và minh hoạ 
rõ ràng, tác giả đã hướng dẫn rất chi tiết, từ cơ bản cho tới các định hướng và gợi ý cho bạn 
cho việc xây dựng chi tiết của khuôn mặt và hoàn thiện nó. 

Do còn nhiều hạn chế trong quá trình chuyển dịch, chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến 
đóng góp để hoàn thiện các cuốn sách đã được dịch trên VietPhotoshop.com. 

Với tôn chỉ hoạt động duy nhất của mình là "chia sẻ để cùng học hỏi" chúng tôi không yêu cầu 
bạn phải trả tiền hoặc đóng góp bất cứ một thứ gì để dovvnload hoặc sử dụng cuốn sách này. 
Nhưng chúng tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất là nếu bạn muốn dovvnload, in ra giấy, phát hành 
lại trên vvebsite của bạn với mục đích phi thương mại thì bạn vui lòng ghi lại nguồn trích dẫn là 

© Bá tước Monte Cristo, Final Fantasy và www.vietphotoshop.com. 

Cuối cùng chúc các bạn có những phút lướt web bổ ích và lý thú. 

© Final Fantasy - VietPhotoshop.com 




